M^ệURŨ] 


VẬT LÝ 10 - 



TỔNG HỞP 

LÝ THUYẾT VÀ CÔNC THỨC 

Cơ BẢH 



Tổng Hợp Các Lý Thuyết và Công 
Thức Lý 10 Cơ Bản Quan Trọng 




















Posted by Kiến Team on Jul 28, 2020 3:51:30 PM 

Hôm nay Kiến Guru xin gửi đến các bạn đọc các lý thuyết và công thức lý 10 quan 
trọng trong chucmg trình Vật lý lớp 10. Những công thức trong đây giúp ích rất 
nhiều cho các bạn, giúp cho các bạn tổng hợp lại những kiến thức mà mình đã 
quên, đồng thời giúp các bạn vận dụng vào các bài tập, bài kiểm tra và thi học kì. 
Vì thế các bạn hãy cùng tham khảo nhé 

I. Lý thuyết và các công thức lý 10 phần 
CHUYÊN ĐÔNG cơ 



1. Chuyển động cơ - Chất điểm 

a) Chuyển động cơ 

Chuyển động cơ của một vật (gọi tắt là chuyển động) là sự thay đổi vị trí của 
vật đó so với các vật khác theo thời gian. 

b) Chất điểm 

Một vật được coi là một chất điểm nếu kích thước của nó rất nhỏ so với độ dài 
đường đi (hoặc so với những khoảng cách mà ta đề cập đến). 

c) Quỹ đạo 

Quỹ đạo của chuyển động là đường mà chất điểm chuyển động vạch ra trong không 
gian. 

2. Cách xác định vị trí của vật trong không gian 

a) Vật làm mốc và thước đo 

Đe xác định chính xác vị trí của vật ta chọn một vật làm mốc và một chiều dương 
trên quỹ đạo rồi dùng thước đo chiều dài đoạn đường từ vật làm mốc đến vật. 

b) Hệ tọa độ 

+ Hệ tọa độ 1 trục (sử dụng khi vật chuyển động trên một đường thẳng). 

Tọa độ của vật ở vị trí M; X = OM- 

M 

* * > 

0 X 

+ Hệ tọa độ 2 trục (sử dụng khi vật chuyển động trên một đường cong trong một 
mặt phang). 

Tọa độ của vật ở vị trí M; 

X = OM^- 
y = OMy- 



X 


M 


y 


M 


o 





3. Cách xác định thòi gian trong chuyên động 

a) Mốc thời gian và đồng hồ 

Mốc thời gian là thời điểm chọn trước để bắt đầu tính thời gian. 

Đe xác định từng thời điểm ứng với từng vị trí của vật chuyển động ta phải chọn 
mốc thời gian và đo thời gian trôi đi kể từ mốc thời gian bằng một chiếc đồng hồ. 

b) Thời điểm và thời gian 

- Thời điểm là giá trị mà đồng hồ hiện đang chỉ đến theo một mốc cho trước mà ta 
xét. 


- Thời gian là khoảng thời gian trôi đi trong thực tế giữa hai thời điểm mà ta xét. 

4. Hệ quy chiếu 

Một hệ quy chiếu bao gồm: 

+ Một vật làm mốc, một hệ tọa độ gắn với vật làm mốc. 

+ Một mốc thời gian và một đồng hồ. 

II. Tóm tắt công thức vật lý ịO phần : 
CHUYÊN ĐỘNG THẲNG ĐÈU 

1. Chuyển động thẳng đều 

a) Tốc độ trung bình 

Tốc độ trung bình là đại lượng đặc trưng cho mức độ nhanh hay chậm của chuyển 
động và được đo bằng thương số giữa quãng đường đi được và khoảng thời gian 
để đi hết quãng đường đó. 








_, _ . . Quàng đường đi (tược 

Tốc độ tnnig bìnli= -— 

Thời gian chuyên động 

s 

''»1 

Với s = X 2 - Xi; t = t 2 - ti 

Trong đó: Xi, X2 lần lượt là tọa độ của vật ở thời điểm ti, t2 

Trong hệ SI, đơn vị của tốc độ trung bình là m/s. Ngoài ra còn dùng đơn vị 
km/h, cm/s... 

b) Chuyển động thẳng đều 

Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ 
trung bình như nhau trên mọi quãng đường. 

c) Quãng đường đi được trong chuyển động thẳng đều 

Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường đi được s tỉ lệ thuận với thời gian 
chuyển động t. 

s = Vtb.t = v.t 

2. Phương trình chuyển động và đồ thị tọa độ - thòi 
gỉan của chuyển động thẳng đều 

a) Phương trình chuyển động thẳng đều 
Xét một chất điểm chuyển động thẳng đều 

Giả sử ở thời điểm ban đầu tO chất điểm ở vị trí Mo(xo), đến thời điểm t chất điểm 
ở vị trí M(x). 



Quãng đường đi được sau quảng thời gian t - tO là s = X - Xo = v(t - to) 
hay X = Xo + v(t - to) 




b) Đồ thị tọa độ - thời gian của chuyển động thẳng đều 

Đồ thị tọa độ - thời gian là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc tọa độ của vật chuyển 
động theo thời gian. 



Ta có: 

Đồ thị tọa độ - thời gian là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc tọa độ của vật chuyển 
động theo thời gian. 


v = —=tana 
t 


= hệ số góc của đường biểu diễn (x,t) 

+ Nếu V > 0 => > 0, đường biểu diễn thẳng đi lên. 

Đồ thị tọa độ - thời gian là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc tọa độ của vật chuyển 
động theo thời gian. 



+ Nếu V < 0 => < 0, đường biểu diễn thẳng đi xuống. 












X 


(m) 



c) Đồ thị vận tốc - thời gian 

Đồ thị vận tốc - thời gian của chuyển động thẳng đều. 


V (m/s) 


Ạ 


Vo 


o -> t(s) 

Trong chuyển động thẳng đều vận tốc không đổi, đồ thị vận tốc là một đoạn 
thẳng song song với trục thời gian. 

III. Lý thuyết và các công thức lý 10 
phần : CHUYỂN ĐỘNG THẲNG 
BIẾN ĐỔI ĐÈU 

1. Vận tốc tức thời. Chuyển động thẳng biến đổi 
đều. 

a) Độ lớn của vận tốc tức thời 

Độ lớn vận tốc tức thời V của một vật chuyển động tại một điểm là đại lượng đo 
bằng thương số giữa đoạn đường rất nhỏ As đi qua điểm đó và khoảng thời gian 
rất ngắn At để vật đi hết đoạn đường đó. 








Độ lớn vận tốc tức thời tại một điểm cho ta biết sự nhanh chậm của chuyển động 
tại điểm đó. 

As 

V = — 

At 

b) Vectơ vận tốc tức thời 

Vectơ vận tốc tức thời là một đại lượng vectơ có; 

+ Gốc đặt ở vật chuyển động. 

+ Phương và chiều là phương và chiều của chuyển động. 

+ Độ dài biểu diễn độ lớn của vận tốc theo một tỉ xích nào đó. 

Chú ý: Khi nhiều vật chuyển động trên một đường thẳng theo hai chiều ngược 
nhau, ta phải chọn một chiều dương trên đường thẳng đó và quy ước như sau: 

Vật chuyển động theo chiều dưong có V > 0. 

Vật chuyển động ngược chiều dương có V < 0. 

c) Chuyển động thẳng biến đổi đều 

Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và 
có độ lớn của vận tốc tức thời tăng đều hoặc giảm đều theo thời gian. 

+ Chuyển động thẳng nhanh dần đều là chuyển động thẳng có độ lớn của vận 
tốc tức thời tăng đều theo thời gian. 

+ Chuyển động thẳng chậm dần đều là chuyển động thẳng có độ lớn của vận 
tốc tức thời giảm đều theo thời gian. 

2. Chuyển động thẳng nhanh dần đều và chuyển 
động thẳng chậm dần đều 

* Khái niệm gia tốc 

Gia tốc là đại lượng đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc và 
được đo bằng thương số giữa độ biến thiên vận tốc Av và khoảng thời gian vận 
tốc biến thiên At. 

Biểu thức: 

Av V - Vn 
a = —---— 

Aĩ t-ĩ. 



Trong hệ SI, đơn vị của gia tốc là m/s^ 

* Vectơ gia tốc 

Vì vận tốc là đại lượng vectơ nên gia tốc cũng là đại lượng vectơ: 

^ _ Av _ V - Vọ 
At ■ t-tộ 

- Chiều của vectơ gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều luôn cùng 
chiều với các vectơ vận tốc. 

- Chiều của vectơ gia tốc trong chuyển động thẳng chậm dần đều luôn 
ngược chiều với các vectơ vận tốc. 

* Vận tốc, quãng đường đi, phương trình chuyển động của chuyển động thẳng 
nhanh dần đều và chuyển động thẳng chậm dần đều 

- Công thức tính vận tốc: V = Vo + at 

- Công thức tính quãng đường: 

s = v„t + ^at 

2 

- Phương trình chuyển động; 

.. .* , 1 

- Công thức liên hệ giữa gia tốc, vận tốc và quãng đường trong chuyển động 
thẳng bien đổi đều: 

= 2as 

Trong đó; Vo là vận tốc ban đầu 
V là vận tốc ở thời điểm t 
a là gia tốc của chuyển động 
t là thời gian chuyển động 
Xo là tọa độ ban đầu 



X là tọa độ ở thời điểm t 

Nếu chọn chiều dưcmg là chiều chuyển động thì; 

Vo > 0 và a > 0 với chuyển động thẳng nhanh dần đều 
Vo > 0 và a < 0 với chuyển động thẳng chậm dần đều 

Hy vọng với bài viết này của Kiến Gum, các bạn có thể ghi nhớ các công thức lý 
10 dễ dàng hcm, vì biết cách áp dụng vào các bài tập. Chúc các bạn sẽ đạt được 
điểm cao trong các kì thi sắp tới 



